V2 


Đừng Phụng Phí Tuổi 
Xuân! 


Huyền Băng 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Đừng_Phung Phí Tuổi Xuân! 





Huyền Băng 
Đừng Phung Phí Tuổi Xuân! 


Chuyện một người vừa từ trần! 

Noel này tôi nhân hai tin tử, một là của ba Ct.Ly, một là của 
một cậu nhỏ cạnh nhà. Cái chết nào cũng đem đến cho 
người thân, và bạn bè chung quanh nỗi buồn thương luyến 
nhớ. Chúng ta, những người còn sống chào nhau chia sẻ với 
nhau nỗi buồn mất mát người thân. Nhưng người chết thì 
sao, có ai chia sẻ với họ không nỗi cô đơn nỗi hoảng lọan khi 
chợt nhận ra mình không còn nữa trên cõi đời. Với những mơ 
ước những hòai bảo mà họ không thực hiện được giờ phải 
xuôi tay có cam tâm không? Họ cảm nhận được sự việc 
nhưng họ không giải quyết được sự việc. Họ như một người 
bị khuyết tật tòan diện: không thể giao tiếp với người thân 
qua những hình thái thông thường như nói, chạm vào nhau . 
. Họ không thể ngăn chận những đổ vỡ, những nguy hiểm 
mà họ cảm nhận được xảy ra với người thân, đó là những 
bức xúc lớn của họ... và họ phải tập quen với cái họ biết 
mà không thể làm gì hết để nó diễn ra trong thế giới của nó. 
Cậu nhỏ cạnh nhà tôi mới 28 tuổi thôi, một lứa tuổi tràn đầy 
sinh lực, tràn đầy sự sống nhưng tại sao phải ra đi... 

Tôi biết cậu lúc cậu 5 tuổi, cậu rất mủm mỉm dễ thương. Ăn 
nói rất nhẹ nhàng từ tốn mặc dầu xuất thân từ một gia đình 
lao động. Gia đình cậu vào những năm 1982 sống bằng 
nghề mua những võ xe hơi phế liệu về tiện thành những 
dụng cụ cần thiết mà thời đó thiếu thốn. Ngòai ra còn để 


tiện những chiếc dép râu cho người dân lao động xử dụng 
trong cái thời tiền bạc đâu có để mà mua những giày giép 
mắc tiền chóng hư. Người đi thâu lượm những chiếc võ phế 
thải ở những bến bãi, ở trong rừng, hay ở dưới nước kiếm 
được ít tiền để sống qua ngày. Người thu mua chịu khó tiện 
gọt thành phẩm bằng tay (một việc thật vô cùng khó khăn 
đối với những bánh xe tải, xe nâng, hay bánh đệm tàu được 
làm bằng cao su tốt và những lớp bố đặc biệt) Nhưng nhờ 
thế cả nhà tương đối thỏai mái có công ăn việc làm cho cả 
nhà và cho bà con, những người quen biết. Cuộc sống vất vã 
không tạo điều kiện cho những gia đình đông con ăn học 
đến nơi. Và cứ thế kiếm sống... 

Trong những ngày ấy, Việt Nam bắt đầu xuất hiện những 
lọai bia hơi, bia bọt rẻ tiền. Ai cũng có thể uống được. Những 
lọai bia pha chế bằng những chất liệu mà nếu chúng ta tận 
mắt nhìn thấy có lẻ chúng ta phải mất hồn thôi. Những can 
nước lã, một ít bia nguyên chất từ nhà máy, cồn, hương liệu, 
và hóa chất làm trong - như thuốc rầy. Những can bia được 
chế biến từ những căn nhà ẩm thấp, dơ bẩn... .không từ 
một khóa học chuyên môn nào, chỉ là học lóm từ người này 
sang người khác. 

Sau một ngày làm việc vất vã, những người lao động đã vui 
với những can bia đó, giá quá rẻ, cứ uống nhiều vào cho vui. 
Gia đình không ai nghĩ đến cái hại của những can bia, và 
còn tạo điều kiện thỏa mãn nhu cầu say sưa để khuyến 
khích những nhân công gia đình hăng say làm. Cậu nhỏ lớn 
lên trong khung cảnh đó, cũng tập tành uống, uống từ lúc 
13 - 14 tuổi cho đến 20 thì cậu đã nghiện rồi. Trong bia có 


cồn nên đến một lúc việc uống bia hay cồn không có gì khác 
biệt và như là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống, và 
cứ chiều đến thì lại cùng bạn bè kéo nhau đến quán rượu. . 
."cho vui”. Nhậu là một hình thái giải trí sau giờ làm việc. 
Các chất độc cứ ngày một ngày hai thấm dần và thấm dần 
vào một lớp trẻ Việt Nam. 

Cậu nhỏ đã trưởng thành, đã lập gia đình với một thiếu nữ 
khá đẹp và có một đứa con kháu khỉnh. Nhưng ngòai cái 
nghề tiểu thủ công gia đình thì cậu cũng chẳng biết phải 
làm gì. Xã hội đã mở mang, cuộc sống đã đổi mới. Mọi sự 
đều sang trọng đều xa hoa mặc dù đa số là cái sa hoa giả 
tạo. Tiền cậu kiếm được không đáp ứng cho nhu cầu của vợ 
con, vợ cậu phải đi làm kiếm thêm. . . Cậu ngã bệnh, gan 
cậu bị sơ cứng không thể chữa chạy. Cậu không thể buộc vợ 
ở nhà với mình dù là trong cơn bệnh. Cậu uẩn trí, cậu tự sát. 
Cậu tưởng rằng cậu chết đi sẽ giải quyết được mọi chuyên, 
cậu sẽ không phải nghĩ, phải suy. phải buồn phiền. . .Nhưng 
sự thật không phải là như vậy, mọi việc vẫn còn nguyên đó, 
cậu vẫn phải thấy, phải nghe mà bất lực không làm được 
việc gì. Trong đám tang, cậu nhìn người mẹ già khóc ngất 
xỉu lên xỉu xuống, cậu không đỡ mẹ lên được. Khi quan tài 
cậu hạ xuống hầm để đưa vào lò thiêu, vợ cậu đã ngất xỉu, 
đã căng thẳng tột độ vì sự ra đi của chồng mình, hai mắt cô 
ấy nhắm nghiền chân tay co quắp lại, người không còn một 
chút sức lực nào nữa. Cậu muốn đến ôm vợ mình, muốn đở 
vợ mình lên, muốn xin lỗi vợ vì đã trút bỏ trách nhiệm một 
cách thiếu suy nghĩ, nhưng cậu bất lực. Lúc đó cậu mới cảm 
được cái ý niệm: nếu có thương yêu nhau thì hãy làm tất cả 


những gì cho nhau khi có thể, vì chết rồi chỉ có ân hận mà 
thôi. Thân xác cậu đã được đốt thành tro, cậu tiếc nuối cái 
thân xác mà mẹ cậu đã cho cậu, cậu suy nghĩ lại điều mình 
đã làm và nghĩ: có lẽ mình đã sai. Việc tự mình hủy diệt 
mình đã đưa cậu đến một sự hối tiếc khôn cùng: Tôi có chết 
oan không, nếu tôi không tự sát thời gian có thể sẽ cho tôi 
một lối thóat không? Cậu nhìn đứa con thơ dại của mình, nó 
mới 6 tuổi đầu thôi! Ngày sau nó sẽ ra sa? Cậu không đành 
la xa họ khi mà cậu không còn được quyền lựa chọn nữa. 
Cậu nhỏ nhập vào thân xác của một người em họ, khóc lóc 
xin lỗi mẹ và tiếc nuối cho rằng mình đã chết oan. Cậu kể 
với mẹ: trước ngưỡng cửa của cái chết, cậu đau đớn và cậu 
đã giật mình nuối tiếc, nhưng không còn kịp nữa. 

Tất cả sự kiện này làm tôi chợt nhớ đến câu chuyện “Áp lực 
vật chất đối với những người vừa từ trân” trong trang Khoa 
học huyền bí của Vnthuquán, và tôi không cảm thấy nó 
huyền bí nữa mà là một sự thật hiển nhiên. Tôi hiểu cậu, tôi 
hiểu nỗi niềm của cậu và tôi mong rằng những người thân 
hay dùng tâm linh mà an ủi cậu để cậu có thể ra đi một 
cách thanh thản đến một chân trời mới. 

Thanh thiếu niên Việt Nam bây giờ đa số là say sưa, nhậu 
nhẹt. Nghèo thì nhậu bia hơi, bia lên "cơn" hay "đế". Có tiền 
một chút thì bia chai, bia lon và cao cấp thì Johny walker 
nhẫn xanh nhãn đỏ. Việc rượu chè của họ không phải là 
nhân dịp đám cưới này hay sinh nhật nọ, mà tất cả công 
việc làm ăn của họ đều được giải quyết trên bàn nhậu. Có 
nhậu thì mới có thành công? Cứ tối đến, vô số những quán 
nhậu từ lề đường đến nhà hàng cao cấp đều đông nghẹt. Họ 


từ hào về những sành sỏi của họ trong phong cách nhậu 
nhẹt. Họ hảnh diện vì họ giải quyết được mọi khó khăn gút 
mắc trong công việc trên bàn nhậu, những giải quyết sai 
nguyên tắc, ảnh hưởng xấu đến mọi người. 

Họ đang phung phí tiền bạc của mình, của xã hội, và chủ 
yếu là họ đang phung phí tuổi xuân của họ mà họ không 
biết... 

HB 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh Máy: Huyền Băng 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 4 năm 2006 


